THÍCH NHẬT TỪ 


biên tập 


KÈÌ NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 


NGHI THỨC ĐẠI BI THẬP CHÚ 


TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


Chủ nhiệm & biên tập: 
TT. Thích Nhật Từ 
(ĐT: 0908.153.160; email: thichnhattu@®gmail.com) 


Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay do Thầy Nhật Từ chủ biên bao gồm 
các Nghi thức tụng niệm thuần Việt và trên 200 đầu sách nghiên 
cứu và ứng dụng về Phật học, thuộc loại sách gối đầu giường cần 
thiết cho mọi đối tượng độc giả. 


Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay đã xuất bản trên 100 CD về Đại 
tạng kinh Việt Nam và nhiều tác phẩm Phật học dưới dạng MP3. 
Đây là ấn bản đầu tiên trên thế giới về thể tài này. Tủ sách đã xuất 
bản hàng trăm sách nói Phật giáo, CD và VCD tân nhạc, cải lương 
và tiếng thơ Phật giáo. Ngoài ra còn có hàng ngàn VCD pháp thoại 
của Thầy Nhật Từ và các vị pháp sư khác về nhiều chủ đề từ gia 
đình, xã hội đến đạo đức và tâm linh. 


Quý tác giả, dịch giả muốn xuất bản sách nghiên cứu và ứng 
dụng Phật học, quý Phật tử muốn ấn tống kinh sách Phật giáo, các 
đại lý cần nhận sách phát hành, xin vui lòng liên hệ: 

NHÀ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 
Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. HCM 
ĐT: (08) 3839-4121; 3830-0805 
www.daophatngaynay.com I www.chuagiacngo.com 


TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


Sa-môn THÍCH NHẬT TỪ 


biên soạn 


NGHI THÚC - 
ĐẠI BI THẠP CHU 


(Tái bản lần 11) 


NHÀ XUẤT BẢN HỎNG ĐỨC 


NGHI THỨC ĐẠI BI THẬP CHÚ 
Thích Nhật Từ biên soạn 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 
NHÀ XUẤT BẢN HỎNG ĐỨC 
Địa chỉ: 65 Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Email: nhaxuatbanhongduc ®yahoo.com 
Điện thoại: 04.39260024 - Fax: 04.39260031 


x 


Chịu trách nhiệm xuất bản: GĐ. BÙI VIỆT BẮC 
Chịu trách nhiệm nội dung: TBT. Lý Bá Toàn 
Biên tập viên: Phan Thị Ngọc Minh 
Trình bày, minh họa: Ngọc Ánh 


Đối tác liên kết: 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHAI TUỆ 
02 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, Tp.HCM 


In 5.000 cuốn, khổ 14x20 cm, tại Công ty CP In Người Lao Động, 
195 Lê Quang Sung, P.6, Q.6, Tp.HCM. Số XNKHXB: 1386-2017/ 
CXBIPH/II - 21/HĐ. Số QĐXB của NXB: 708/QĐÐ-NXBHĐ cấp 
ngày 05-05-2017. In xong và nộp lưu chiểu năm 2017. Mã số sách 
tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 978-604-955-618-0 


MỤC LỤC 


PHẢN DẪN NHẬP 


. Tịnh khâu nghiệp chân ngôn...........................-- 2: + 22 


{x‹x ẻ+> C2) 2) 


x L111H.tIfm.G HC UHOT TIEGDÌ¿aasusissssoroestljedikusszolesssssol 
PHÀN CHÁNH KINH 


PHẢN SÁM NGUYỆN VÀ HÒI HƯỚNG 
8. Kinh tinh hoa trí tuỆ....................... ---- -- - 5c 22 5+6 < *£c‡£‡‡£+z+zs*££ s2 
ÔN BE 1100050111eaesnlaobrludesee mai he Siodttaeeei 
10. Năm điều quán tưởng .......................------ 2 2+ss+szcxszxrxee 
11. Hồi hướng công đức.........................-----2- 2s 2+c+se+rszserxee 
Ï D1 HíƒY? TIẾT cao sganbeskseiGisbstsdesktbidas ScnladrReayfs/2fAE Na 
13. Đảnh lễ Ba ngôi báu....................... 5-5-5557 <cccc<cxcccree 


v0101Jÿ€ TH 3s 605g 0000008 sdibyai9tgjuoilettSasinao 
„ Đánh lễ Tam DÃO ¿sa iscssosioadeoasbcitibssisodbissao 
s1 1Ï CHLEDRO ổ THLY DITUITYssaÐussssadaosszdiisoabyatsssgjlasskyadoviasdl 


PHẦN DẪN NHẬP s l 


1. NGUYỆN HƯƠNG 
Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ri Phật. O 
Đốt nén tâm hương trước Phật đài, 
Ngũ phân dâng trọn đức Như Lai, 
Câu xin nhân loại lên bờ giác, 

Hạnh phúc bình an khắp muôn loài. O 

Đệ tử chúng con, một dạ chí thành, quỳ 
trước điện Phật, thiết lễ câu an, trì chú 
Đại BI, nguyện tiêu tai chướng, nguyện 
giáng kiệt tường. Ngưỡng nguyện đức 
Bô-tát Quán Thê Am gia hộ cho kẻ mù 
được thây, kẻ điệc được nghe, người đau 
khô được an vui. O 

Lại nguyện chúng sanh: não phiên 
dứt sạch, xa lìa khô ách, nghiệp chướng 
tiêu trừ, bốn mùa khoẻ mạnh, thân tâm 
an lạc, niềm tin vững chắc, phước thọ 
tăng long, mọi việc hanh thông, gia đình 
hưng thịnh, quyên thuộc khương ninh, 
pháp giới chúng sinh, cùng lên bờ giác. O 
Nam-mô Hương Cúng Dường Bỏ-tát a làn O 


là) 


e« NGHI THỨC ĐẠI BI THẬP CHÚ 


2. ĐẢNH LÊ TAM BẢO 

Phật là đâng giác ngộ mình, 

Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời, 

Từ bị, trí tuệ rạng ngời, 

Là thây ba cõi trời người xưa nay. O 
Chí tâm đảnh lễ tất cả Đức Phật ba đời 
thường trú trong mười phương. (1y) Q 

Pháp là phương thuốc diệu thay, 

Chữa lành bệnh khô bao loài chúng sinh, 

Như vâng trăng sáng lung linh, 

SoI đường ra khỏi u minh mê mờ. 
Chí tâm đảnh lễ tất cả Tôn Pháp ba đời 
thường trú trong mười phương. (1y) Q 

Tăng là những bậc chân tu, 

Biết đời huyễn mộng, giã từ ra đi, 

Thấm nhuằn trí tuệ, từ bị, 

Độ đời thoát khỏi tham... sĩ khô sâu. 
Chí tâm đảnh lễ tất cả Hiền Thánh Tăng 
ba đời thường trú trong mười phương. 

(1 lay OOO 


PHẦN DẪN NHẬP s 3 


3. TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP 
Pháp Phật cao siêu, lý rộng sâu, 
Trăm ngàn muôn kiêp khó tìm câu, 
Nay con gặp được xin trì tụng, 
Nguyện hiệu chân kinh nghĩa nhiệm mâu. 
Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát @ làn) O 
Nam-mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ-Tát 

(3 lần) QOO 


4. TỊNH KHẨU NGHIỆP CHÂN NGÔN 
Tu lị tu lỊ, ma ha tu lỊ, tu tu lỊ, ta bà ha. 
(3 lần) 

5. TỊNH THÂN NGHIỆP CHÂN NGÔN 


Tu đa lỊ, tu đa ÏỊ, tu ma lỊ, tu ma ÏỊ, sa 
bà ha. (3 lần) Q 


xkk*sk 


PHẦN CHÁNH KINH s 5 


6. CHÚ ĐẠI BI 
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bì 
tâm đà-la-n1. O 


Nam-mô hắc ra đát na, đa ra đạ da. 

Nam-mô a rị da, bà lô yết đề, thước bát 
ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa 
bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra 
phạt duệ số đát na đát tỏa. 

Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị 
da, bà lô kiết đề thất Phật ra lăng đà bà. 

Nam-mô na ra cân trì hê rị ma ha bàn 
đa sa mề, tát bà a tha đậu thâu bằng, a 
thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma 
phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, 
lô ca đế, ca ra đề, di hê rị, ma ha bô-đề 
tát đóa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hề 
ma hê, rỊ đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, 
độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xả 
da đề, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra 
da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục 


6 s NGHI THỨC ĐẠI BI THẬP CHÚ 


đề lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm 
Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra 
xá đa, hồ lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê 
rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề 
dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bô-đà dạ, di để rị 
dạ, na ra cần trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma 
na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất 
đà đạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra 
dạ, ta bà ha. Na ra cần trì ta bà ha. Ma ra 
na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, 
ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà 
ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà 
ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cân trì 
bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết 
ra dạ, ta bà ha. 

Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. 

Nam-mô a rỊ da, bà lỗ yết đề, thước 
bàng ra dạ, ta bà ha. 


Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà đạ, ta 
bà ha. (làn) QOO 


PHẦN CHÁNH KINH s Z7 


7. THẬP CHÚ 
7.1. NHƯ Ý BẢO LUẬN VƯƠNG ĐÀ-LA-NI 
Nam-mô Phật-đà-da. O 
Nam-môồ Đạt-ma-da. O 
Nam-mô Tăng-dà-da. O 


Nam-mô Quán Tự Tại Bồ-tát ma-ha- 
tát, cụ đại bi tâm giả. Đát điệt tha. 

Án chước yết ra phạt để chấn đa mạc ni, 
ma ha bát đăng mẽ, rô rô rô rô, để sắc tra 
thước ra a yết rỊ, sa đạ, hồng phân ta ha. 

Án, bát đạp ma chấn đa mạt ni, thước 
ra hồng. 

Án bát lặc đà, bát đắng mê hồng.  O 
7.2. TIỂU TAI CÁT TƯỜNG THÂN CHÚ 

Nắng mô tam mãn đa, mẫu đà nắm. Á 
bát ra để, hạ đa xá ta năng nấm. Đát điệt 
tha. Án, khê khê, khê hế, khê hế, hồng 
hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập 
phạ ra, bát ra nhập pha ra, để sắc sá, đề sắc 
sả, sắc trí rỊ, sắc trí rỊ, ta phân tra, ta phân 
tra, phiến để ca thất rị duệ, ta phạha.  O 


Š s NGHI THỨC ĐẠI BI THẬP CHÚ 


7.3. CÔNG ĐỨC BẢO SƠN THÂN CHÚ 


Nam-mô Phật-đà-da. O 
Nam-mô Đạt-ma-da. O 
Nam-mô Tăng-dà-da. O 


Án, tất đề hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, 
kiệt rỊ bà tât đạt rỊ, bô rô rỊ, ta phạ ha. O 
7.4. PHẬT MẪU CHUẨN-ĐÈ THÂN CHÚ 

Khê thủ quy y Tô-tât-đề, 

Đâu diện đảnh lê thât cu chi. 

Ngã kim xưng tán Đại Chuân đê, 

Duy nguyện từ bị thủy gia hộ. 

Nam-mô tát đa nắm tam-miệu tam-bồ- 
đề, cu chỉ nâm, đát điệt tha. 

An, chiết lệ chủ lệ Chuân đê, ta bà ha. O 

7.5. THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT 
ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ-LA-NI 


Án, nại ma ba cát ngỏa đề, a ba ra mật 
đạp, a ưu rỊ a nạp, tô tất nể, thiệt chấp 
đạp, điệp tả ra tế dã, đát tháp cả đạt dã, 
a ra ha đề, tam dược tam bất đạt dã, đát 
nề dã tháp. 


PHẦN CHÁNH KINH s 9 


Án, tát rị ba, tang tư cát r1, bót rỊ thuật 
đạp, đạt ra mã đê, cả cả nại, tang mã ngột 
cả đê, ta ba ngỏa, tỷ thuật đê, mã hắt nại 
đã, bát rị ngỏa rỊ tá hắt. O 
7.6. DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN 

Nam-mô bạt dà phạt đế, bệ sát xả, lụ rô 
thích lưu ly, bát lặt bà, hắt ra xà dã, đát tha 
vêt đa da, a ra hắt đê, tam miệu tam bột đà 
da. Đát điệt tha. An, bệ sát thệ, bệ sát thệ, 
bệ sát xã, tam một vêt đê tá ha. O 
7.7. QUÁN ÂM LINH CẢM CHƠN NGÔN 

Án, ma ni bác di hồng, ma hắt nghê nha 
nạp, tích đô đặt ba đạt, tích đặt ta nạp, vi đạt 
rỊ cát, tát nhi cảng nhì tháp, bôc rị tât tháp 
cát nạp, bô ra nạp, nạp bôc rỊ, thưu thât ban 
nạp, nại ma lô kiêt, thuyêt ra da, tá ha. O 

7.8. THÁT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN 

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra 
nI đê, mi ha ra đê, ty lê nê đê, ma ha dà 
đê, chơn lăng càng đê, ta bà ha. O 


10 s NGHI THỨC ĐẠI BI THẬP CHÚ 


7.9. VÃNG SANH TỊNH ĐỘ THÂN CHÚ 


Nam-mô a di đa bà dạ, Đa tha dà đa 
dạ, Đa địa dạ tha. 

A đi rị đô bà tỳ, 

A đi rị đa tất đam bà tỳ, 

A đi rị đa tì ca lan đề, 

A đi rị đa, tì ca lan đa, 

Dà đi nị dà đà na, 

Chỉ đa ca lệ ta bà ha. 

7.10. THIÊN THIÊN NỮ CHÚ 
Nam-mô Phật-đà. O 
Nam-mô Đạt-mạ. O 
Nam-mô Tăng-dà. O 
Nam-mô thất ly, ma ha đề tỷ da, đát nể 

dã tha, ba ly phú lầu na giá ly, tam mạn 
đà, đạt xá n1, ma ha tỳ ha ra dà đế, tam 
mạn đà, tỳ ni dà đế, ma ha ca rị dã, ba nề 
ba ra, ba nề tát rị phạ lặt tha, tam mạn đà, 
tu bác lê đề, phú lệ na, a rỊ na, đạt mạ đề, 
ma ha tỳ cô tất đề, ma ha Di-Lặc đế, lâu 
phã tăng kỳ đế, hê đề tỷ, tăng kỳ hê đế, 
tam mạn đà, a tha a nậu, đà-la-n1. O 


© 


PHẦN HỒI HƯỚNG s l1 


8. KINH TINH HOA TRÍ TUỆ 


Quán Tự Tại thực hành trí tuệ, 
Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời, 
Bấy giờ Bỏ-tát quán soi, 
Thấy rằng năm uân ba đời đều không.O 
Vượt tất cả các vòng khô ách, 
Hãy nghe này, Xá-lợi-phất ông! 

Sắc nào có khác gì không, 
Không nào khác sắc, sắc không vốn đồng. O 
Cả thọ, tưởng, thức, hành cũng thế. 
Tánh chân không các pháp viên thành, 
Thảy đều chăng diệt, chăng sanh, 
Chắng nhơ, chăng sạch, chăng tăng 

giảm gì. Q 
Trong chân không chăng hè có sắc. 
Chăng thọ, tưởng, hành, thức trong không. 
Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân, 

Sắc, thanh, vị, xúc, pháp, hương không còn. © 
Không nhãn thức đến không ý thức, 
Không vô minh hoặc hết-vô-minh, 
Không điều già chết chúng sanh, 
Hết già, hết chết thực tình cũng không. 


12 s NGHI THỨC ĐẠI BI THẬP CHÚ 


Không trí huệ cũng không chứng đắc, 
Bởi có gì là chỗ đắc đâu. 
Bấy lâu Bỏ-tát dựa vào 
Trí ba-la-mật thắm sâu thực hành, 
Mọi chướng ngại quanh mình tan biến, 
Mọi việc đều chắng khiến hoảng kinh, 
Xa lìa mộng tưởng đảo điên, 
Niết-bàn rốt ráo an nhiên thanh nhàn.O 
Bát-nhã ấy rõ ràng trí tuệ, 
Mà ba đời chư Phật nương vào, 
Chứng thành quả giác tối cao, 
Nên xem Bát-nhã thâm sâu đó là: O 
Lời thần chú sâu xa bậc nhứt, 
Lời chú thần rất mực quang minh, 
Chú thân cao cả anh linh, 

Là lời thần chú thật tình cao siêu. 
Trừ dứt được mọi điều đau khố, 
Đúng như vầy muôn thuở không sai. 
Ngài liền tuyên nói chú này, 

Đề người trì niệm sáng bảy chơn tâm:O 
Ga-tê ga-tÊ pa-ra-ga-tê pa-ra-săn-ga-tê 
bô-dhi sva-ha. (3 làn QO(QO 


PHẦN HỒI HƯỚNG s 13 


9. NIỆM BỎ-TÁT 
Trí tuệ bừng lên đóa biện tài, 
Đứng yên trên sóng sạch trần ai. 
Cam lộ chữa lành cơn khổ bệnh, 
Hào quang quét sạch buổi nguy tai. 
Liễu biếc phất bày muôn thế giới, 
Sen hồng nở hé vạn lâu đải. 
Cúi đầu ca ngợi dâng hương thỉnh, 
Xin nguyện từ bị ứng hiện ngay. O 
Nam-mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu 
Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ-tát.O 
Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (1s làn) O 
Nam-mô Đại Trí Văn-thù-sư-lợi 
Bồ-tát (3 lần) 
Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiên Bồ-tát 
(3 lần) O 
Nam-mô Đại Thế Chí Bồ-tát @1àn O 
Nam-mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương 
Bồ-tát (3 lần) 
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng 
Bồ-tát. ö là OOO 


14 s NGHI THỨC ĐẠI BI THẬP CHÚ 


10. NĂM ĐIÊU QUÁN TƯỞNG 
Thế Tôn lời dạy tỏ tường 
Năm điều quán tưởng phải thường xét ra: 
Ta đây phải có sự già, 
Thế nảo tránh khỏi lúc qua canh tàn. O 
Ta đây bệnh tật phải mang, 
Thể nào tránh khỏi đặng an, mạnh lành. 
Ta đầy sự chết sẵn dành, 
Thế nảo tránh khỏi tử sanh đến kỳ. 
Ta đây phải chịu phân ly, 
Nhơn vật quí mến ta đi biệt mà. 
Ta đi với nghiệp của ta, 
Dù cho tốt xấu tạo ra tự mình, 
Theo ta như bóng theo hình, 
Ta thọ quả báo phân minh kiết tường. O 


PHẦN HỒI HƯỚNG s l5 


11. HÒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 
Tụng kinh là hạnh tốt lành, 
Vô biên phước đức sẵn dành chúng sanh. 
Nguyện cho tất cả hàm linh, 

Thảy đều tỏ ngộ phâm kinh diệu huyền.O 
Nguyện tiêu ba chướng não phiền, 
Được nguồn trí tuệ, phá xiễng vô minh. 
Nguyện trừ tội chướng điêu linh, 
Hạnh lành Bồ-tát thường tinh tấn làm.O 
Nguyện sanh cõi Tịnh siêu phàm, 
Hoa sen chín phẩm là hàng mẹ cha. 
Hoa nở thấy Phật hiện ra, 

Vô sanh chứng ngộ, bạn ta: Thánh hiền.O 
Nguyện đem công đức hiện tiên, 
Hướng về khắp cả các miễn gần xa. 
Con và cha mẹ, ông bà, 

Chúng sanh giác ngộ, chan hòa pháp thân. 

a xá OOO 


xkk* 


16 s NGHI THỨC ĐẠI BI THẬP CHÚ 


12. PHỤC NGUYỆN 


Đức Quan Âm cứu khổ, 

Với hạnh nguyện ban vui. 

Băm hai thân độ đời, 

Bằng tình thương cao cả. 

Tự tại từng ý niệm, 

Viên thông giữa các căn. 

Tuệ giác khế lý ứng cơ, 

Quán chiếu cứu sanh tiếp vật. O 

Độ tai qua nạn khỏi, 

Giúp tật bệnh tiêu trừ. 

Phước lộc thọ đủ đây, 

Cới định tuệ viên mãn. O 

Bốn loài lên đất Tịnh, 

Ba cõi thác toà Sen. 

Ngạ quỹ chứng Tam Hiền, 

Hữu tình lên Thập Địa. 

Pháp môn xin nguyện học, 

Ân nghĩa xin nguyện đền, 

Phiền não xin nguyện đoạn, 

Quả Phật xin nguyện thành. O 
Nam-mô Thường Trụ Tam Bảo. ¿ xá) QOO 


PHẦN HỒI HƯỚNG s l7 


13. ĐÁẢNH LẺ BA NGÔI BÁU 


Con xin nương tựa Phật, 
Bậc Phước Trí Viên Thành, 
Cầu tất cả chúng sanh 

Giác ngộ, phát tâm lành. 


Con xin nương tựa Pháp, 
Nguồn tuệ giác, từ bị, 
Cầu tất cả chúng sanh 
Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm. 
Con xin nương tựa Tăng, 
Đoàn thê sống an vui, 
Cầu tất cả chúng sanh 


Hòa hợp, thương mến nhau. 


(1 lạy) O 


(1 lạy) O 


(1 lạy) Ô 


18 s NGHI THỨC ĐẠI BI THẬP CHÚ 


SỰ LINH ỨNG CỦA CHÚ ĐẠI BI 


Chú Đại Bi nầy ở trong kinh ““Thiên thủ thiên nhãn Quán Thế Âm 
Bồ tát quảng đại viên mãn vô ngại Đại Bi tâm đà la nỉ”. 

Hồi đời quá khứ vô lượng ức kiếp, có Đức Phật Thiên Quang 
Vương Tịnh Trụ ra đời vì ngài Quán Thế Âm mà nói ra Chú Đại Bi 
nầy. Lúc đó ngài mới trụ bực sơ địa, mà sau khi nghe Chú này rồi, 
thì siêu chứng lên bực Bát địa liền, Ngài thấy cái hiệu nghiệm như 
vậy, thì phát lời đại nguyện rằng: “Nếu qua đời vị lai có thê đem 
chú nầy ra mà làm lợi ích cho chúng sanh, thì cho thân Ngài sanh 
ra ngàn cánh tay và ngàn con mắt v.v... Ngài nguyện vừa rồi thì 
quả nhiên tay mắt đều cụ túc tất cả, vả lại Chư Phật phóng quang 
soi đến thân Ngài và soi khắp vô biên thế giới. 

Khi ấy Ngài lại phát nguyện nữa rằng: Nếu người nào trì tụng 
Chú này mỗi đêm 5 biến, thì đặng tiêu hết những tội nặng sanh 
tử trong trăm ngàn vạn ức kiếp, đến lúc mạng chung thì có thập 
phương Chư Phật hiện thân tiếp dẫn về cõi Tịnh độ. Bằng chứng 
như người nào trì tụng chú nầy mà sau còn đọa vào ba đường ác 
đạo và chẳng đặng sanh về cõi Phật, hay chẳng đăng những pháp 
tam muội biện tài, và chỗ sở cầu không toại chí, nếu có mấy sự ấy, 
thì Chú nầy không được xưng là “Đại Bi tâm đà là ni”. 

Chỉ trừ những người tâm không thiện, chí không thành và lòng 
hay nghi, thì không thấy hiệu nghiệm được liền mà thôi. 

CÁ Oáoi 

Chú nầy ví tụng 12.000 lượt hay in cúng 1.200 quyền thời nhất 
nhất cầu việc gì đều có hiệu nghiệm cả. 

Cầu con có con, cầu bệnh khỏi bệnh. Cầu tài có tài, cầu phúc được 
phúc, cầu tai qua nạn khỏi được tai qua nạn khỏi v.v... 


PHẦN CHÚ GIẢI s 19 


1- Người họ Trần làm dâu của họ Ngô, mình đau yếu lại không 
có con, rồi trì tụng chú này, cùng in kinh 1.200 quyền được khỏi 
bịnh và sanh được một con làm Quan tới Hộ bộ Thị Lang. 

2- Lý Thữ Lâm ở Mãn Châu khi đi về, thuyền đến chỗ giữa 
dòng nước chảy gió to nguy hiểm, suýt đắm thuyền; hứa xin in 
cúng 1.200 quyên chú này, khẩn xong gió thuận thuyền yên, qua 
cơn hiểm nghèo. 

3- Người Vương Thiện ở kinh đô đi thi bao phen chăng đỗ mà 
nợ bút nghiên chưa hề trả được, chợt mộng thấy Bạch Y Đại Sĩ 
bảo rằng: “Nhà ngươi không có số đỗ, nay muốn đỗ, thì ngươi nên 
chăm trì tụng Bạch Y mới mong khá được”. 

Người ấy tỉnh dậy liền in 1.200 quyên kinh để cúng, quả đến kỳ 
thi sau chiếm được bảng vàng. 

4- Chu Kế Khanh làm quan giám sát tỉnh Sơn Đông mắc tội 
ngục hình, đêm nằm mộng thấy vị Đại Šĩ bảo niệm chú này thì 
thoát được ách, người ấy niệm 1.200 lượt chú, quả sau khỏi vòng 
tù tội, cả nhà đều được tha về. 

5- Phủ Hoài An, Huyện Sơn Dương có Trần Quốc Khanh anh 
em được ba người, nhưng chỉ duy có Quốc Khanh lòng tín niệm 
chú Bạch Y, chợt gặp cơn lai biến lúc cháy nhà, Khanh trông thấy 
được Bạch Y Đại Sĩ đến cứu thoát, còn hai em thấy quỷ thần thiêu 
đốt trong đám tro tàn. 

6- Người tín nữ họ Lý, người ở huyện Đại Hưng, cha bị bệnh 
rất nguy; niệm Bạch Y chú đủ 12.000 biến, và hứa in cúng 1.200 
quyền kinh, thì tự nhiên khỏi bệnh. 

7- Người hành cơm ở cửa Đông kinh đô, là Lưu Thế Long cùng vợ 
là họ Tôn, nhân không con; niệm chú bạch Y 12.000 lần, thời sinh được 
một con trai. Rồi lại in cúng 1.200 quyền kinh. 

§- Hứa Nguyên Cát người ở Huy Châu nhà rất nghèo kiếm 
chẳng đủ ăn, bực mình đâm đầu xuống sông đề kết liễu cuộc đời, 
chợt thấy một ông già vớt lên và bảo niệm chú Bạch Y thì trời giúp 


20 s NGHI THỨC ĐẠI BI THẬP CHÚ 


cho và đưa một quyền thần chú rồi biến đi. Cát nghe lời về nhà trì tụng 
đủ số thời thấy làm ăn, ngày một pháp, sinh sôi nảy nở giàu to. 

9- Đất Tích Giang năm Càn Long Mậu Ngọ có người nàng dâu 
là Quận Thị thấy bố chồng phải bệnh đau ruột và ho Ta máu ¡ nguy cấp 
phát nguyện niệm chú 12.000 lần, in kinh 1.200 quyền đủ só, rồi bệnh 
tự nhiên khỏi. Sách Thiên tự có chép. 

10-_ Có người đàn bà họ Vương năm 20 tuôi bị bệnh nguy kịch 
người ây niệm chú Bạch Y, chợt nằm mộng thấy đức Bạch Y Đại 
Sĩ bảo rằng: “Nhà ngươi thành tâm niệm chú nhưng tụng còn thiếu 
19 chữ, cho nên chưa được báo ứng”. Người đàn bà thưa không biết 
thiếu chữ gì. Đại Sĩ bảo cho 19 chữ là “THIÊN LA THÂN ĐĂNG”, 
người đàn bà vâng lời tụng nốt. Bèn sau quả nhiên khỏi bệnh, và sống 
được 93 tuổi. 

11- Niên hiệu ĐẠO QUANG thứ 17, có người học trò đi học 
nửa đường lâmbệnh nặng; nhân nhớ đến chú linh nghiệm bèn niệm 
chú Bạch Y và hứa in kinh cúng, đến sáng mai quả được bình phục 
như thường. 

12- Niên hiệu Quang Tự năm Tân Ty, Trương Văn Khanh làm 
Học chính đất Tích Giang, một hôm trở vê gặp lúc sóng to, nước 
dữ, mười phần chắc chết, Khanh cứ nghiễm nhiêm niệm chú này 
liền qua cơn tai nạn, linh nghiệm đến thẻ. 

13- Tôi ngày còn nhỏ đi học, hay bị đau mắt, thuốc đâu chẳng 
khỏi, nhân biết truyện linh nghiệm mới theo niệm chú Bạch Y. 

Đến đêm thứ năm, mộng thấy con chim trắng mồ vào mắt một 
cái đau lắm; tỉnh dậy cả sợ và ngày hôm sau nói chuyện lại với anh 
em, có người bảo đấy là chim Anh Võ trắng của Đại Sĩ, người cho 
xuống chữa bệnh, chắc từ nay anh không bị bệnh đau mắt nữa. Tôi 
bèn in 1.200 quyền kinh đề cúng và lúc nào cũng niệm chú ấy, năm 
tôi 40 tuôi cũng chưa có con lại chăm tụng niệm hơn. Mấy năm sau 
tôi sinh hạ được hai trai một gái, đứa nào cũng thông minh mẫn 
tiệp. Cách sinh nhai của chúng thảy đều dễ dàng. Đến năm Nhâm 
Tý tôi thôi học đi buôn vì lẽ nơi ăn chốn ở chăng được tỉnh khiết 
nên không dám trì tụng nữa chỉ riêng trai giới giữ như thường. 


PHẦN CHÚ GIẢI s 2l 


14- Người họ Trịnh tên Thị Cung bị đau mắt không khỏi. Sau 
tụng và In kinh này cúng quả nhiên khỏi bệnh. 

1- SỰ LINH ỨNG CỦA CHÚ “NHƯ Ý BẢO LUẬN VƯƠNG 
ĐÀ LÀ NI? 

Chú này trích trong kinh “Như ý tâm đà là ni”. Vì Ngài Quán 
Tự Tại Bô tát muôn cho chúng sanh tùy ý sở câu cái gì cũng được 
như nguyện, nên Ngài bạch với Phật xin để Ngài thuyết Chú nầy. 
Những ngưỜI. trì tụng mà rõ được nghĩa thâm mật của Chú này, thì 
cái thắng lợi ấy cũng thí như cái cây như ý, tuỳ nguyện muốn cầu 
việc gì cũng được. 

Lúc Bồ tát thuyết Chú này rồi, sáu chưởng chấn động, cung 
điện của Ma vương đêu nôi lửa cháy, sợ hãi khôn cùng, các loải 
độc ác chúng sanh đêu lăn nhào té ngã, còn những kẻ thọ khô trong 
đường địa ngục và ngạ quỷ hì đêu đặng sanh vê cõi Trời. 

2- SỰ LINH ỨNG CỦA “TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẢN CHỨ” 

Chú này trích trong Kinh “Tiêu tai cát tường”. Kinh ấy nói: 
“Khi Phật ở tại rừng trời Tịnh Cư Thiên nói với các Thiên chúng 
cùng 28 ngôi sao và 12 cung thân răng: “Có chú Xí thanh quang 
đại oan ức đà la ni” của Ngài Ta La Vương đã nói hôi trước. Ta nây 
thuyết ra đây, là pháp đê trừ tai nạn”. 

Nếu trong đề đô quốc giới có các sao yêu tinh chiếu đến mà làm 
những điều chướng nạn, hay là các vì sao thuộc về cang bốn mạng 
của nhơn loại mà có sự gì bất tường thì phải lập ra đạo tràng, rôi 
y pháp khắc kỳ mà niệm chú này 108 biến, thì tai chướng tức thời 
trừ diệt đặng hêt”. 

3- SỰ LINH ỨNG CỦA “CÔNG ĐỨC BẢO SƠN” THÂN CHÚ 

Tập “Viên nhơn vãng sanh” có dẫn trong kinh Đại Tập nói 
răng; “Nêu người tụng chú nây một biên, thì công đức cũng như 
lễ kinh Đại Phật Danh bốn vạn năm ngàn bốn trăm biến (45.400) 
còn như phạm tội nặng đang đọa vào địa ngục A tỳ, mà nhứt tâm 
trì tụng chú nây, thì trong lúc mạng chung chắc đặng sanh về bực 
thượng phâm thượng sanh bên cõi Tịnh Độ mà đặng thây Phật A 
DI Đà”. 


22 s NGHI THỨC ĐẠI BI THẬP CHÚ 


Câu nói trên đây, đã được tra ở các bộ Đại tập trong Đại tạng 
mà chưa thây, hoặc g1ả có kinh Đại tập nào khác nữa mà chưa nhập 
tạng chăng. 

4- SỰ LINH ỨNG CỦA “PHẬT MẪU CHUẢN ĐÈ” THÂN CHÚ 

Chú nầy trích trong kinh Chuẩn Đề. Ở trước có 4 câu kệ của 
Ngài Long Thọ Bồ tát: 

“Khể thủ quy y Tô tất đế, Đầu diện đảnh lễ thất cu chỉ (đê), Ngã 
kim xưng tán Đại Chuẩn Đề, Duy nguyện từ bị thuỳ gia hộ”. Nghĩa là: 
Cúi đầu qui kinh pháp viên thành, đánh lễ đủ bảy trăm ức Phật tôi nay 
xưng tán Đức Chuân Đê, nhờ lượng từ bị thường ủng hộ. 

Bài tụng trên đây: Câu đầu nói là quy y về Pháp bảo; câu thứ 
hai nói về Phật bảo; câu thứ ba nói vê quy y Tăng bảo; câu thứ tư 
là nói mình xin nhờ ơn Tam bảo gia hộ. 

Chữ TÔ TẤT ĐỀ nguyên tiếng Phạn “Susidhi”. Hán dịch là 
Diệu thành tựu nghĩa là một pháp có năng lực thành tựu được hêt 
thảy sự lý và thành tựu đặng hết thảy tâm nguyện của chúng sanh 
rất mầu nhiệm. 

Chữ “CU ĐE” hay là “CU CHI” nguyên là tiếng Phạn “Koti”, 
Hán dịch là bách ức, nghĩa là trăm ức; cho nên trên đây nói “thât 
cu đê” tức là sô bảy trăm ức vậy. 

Chữ “CHUẦN ĐÊ” nguyên là tiếng Phạn “Candi.” Hán dịch 
có hai nghĩa: 1. Thị vi và 2. Thành tựu. 

Thi vi là Lời thề rộng trụ lý và cái trí lớn đoạn hoặc, đủ các cái 
nhơn hạnh thi v1. 

Thành tựu nghĩa là tùng nơi không mà hiện ra giả rồi thành tựu 
đặng pháp tịch diệt. 

Sở dĩ Chú này xưng rằng “Phật mẫu Chuẩn Đề” là nói pháo là thầy 
và thiệt trí là mẹ của chư Phật, cho nên bảy trăm ức Phật đều dùng 
pháp “Chuân Đê tam muội” mà chứng đạo Bô Đê. 

Trong kinh Chuẩn Để nói rằng: Khi Phật ở vườn Kỳ Đà vì có 
tứ chúng bát bộ vi nhiễu đông đủ, Ngài nghĩ thương những người 
chúng sanh sau đời mạt pháp này, tội dày phước mỏng, nên mới 
nhập “Chuẩn Đề định” mà thuyết chú như vầy: “Nam mô tát đa 


PHẦN CHÚ GIẢI s 23 


nắm, tam miệu tam bồ đề, cu đê nâm, đát điệt tha. Án, chiết lệ chủ 
lệ Chuẩn Đề, ta bà ha”. 

Phật nói: “Nếu trì chú nầy mãn chín mươi vạn (900.000) biến 
thì diệt trừ được các tội thập ác, ngũ nghịch và tứ trọng; cho đến 
nhà thế tục chăng luận gì tịnh uế hễ chí tâm trì tụng, tức tăng đặng 
phước thọ, tiêu đặng tai bịnh; Khi tụng mãn 49 ngày, thì Ngài Chuẩn 
Đề Bồ Tát khiến hai vị thánh thường theo người ây mà ủng hộ. 


Nếu người có hoặc cầu mở trí huệ, hoặc cầu chống tai nạn, 
hoặc cầu pháp thần thông, hoặc cầu đạo Chánh giác, thì chỉ y pháp 
lập đàn, tụng đủ một trăm vạn (1.000.000) biến thì đặng đi khắp 
mười phương Tịnh Độ, thờ cả chư Phật, nghe cả diệu pháp mà 
chứng quả Bồ Đề”. 

5- SỰ LINH ỨNG CỦA “THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT 
ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI” 

Chú này trích trong kinh “Đại Thừa Thánh Vô Lượng Thọ 
Quyết định Quang Minh Vương Như Lai Đà la ni”. 

Kinh ấy nói: “Đức Thích Ca Thế Tôn nghĩ thương chúng sanh 
đoản mạng trong đời vị lai, muốn cho thêm được thọ số, hưởng 
được hạnh phước, nên Phật nói với Đại trí huệ Diệu Cát tường Bồ 
tát răng: Những nhơn loại ở trong cõi diêm phù đề nầy thọ mạng 
chỉ đặng trăm tuổi, mà ở trong số đó lại có phần đông người tạo 
lắm điều á ác nghiệp rồi bị trung yêu là khác. Nếu cả nhơn loại thấy 
đặng chú nây, hoặc biên chép, hoặc ấn tống, hoặc thọ trì đọc tụng, 
thì lại tăng thọ mạng đủ số trăm tuổi, mà qua đời vị lai đặng mau 
chứng quả Bồ đề. 
6-SỰ LINH ỨNG CỦA “DƯỢC SƯ QUÁNĐÁNHCHƠNNGÔN” 

Trong kinh nói trên, đức Thích Ca Như Lai nói nếu có chứng 
bịnh gì mà cứ nhất tâm trì chú nầy trong nước tịnh thủy đủ 108 
biến rồi uống, thì các các bịnh đều lành liên. 

Còn như những người mà trọn đời thọ trì chú này, thì đặng 
khỏi bịnh và sống lâu, đến lúc mạng chung lại được sanh về cõi 
“Tịnh lưu ly thế giới”. Nhưng phải biết rằng: Chú nầy được gọi là 
“Quán đảnh” là nói chú do nơi đảnh quang của Phật mà thuyết ra. 


24 s NGHI THỨC ĐẠI BI THẬP CHÚ 


Nếu người nào thọ trì đọc tụng chú nầy mà đặng ba nghiệp (thân, 
khẩu, ý) thanh tịnh, thì Phật quang chiếu ngay đến nơi đảnh môn 
của người trì tụng ây một cách mát mẻ như rưới nước cam lô vậy. 

Cho nên cái sáng của Phật khác hơn cái sáng của ma, vì cái 
sáng của ma thì lòa chói mà làm cho ta sợ hãi, còn Cái sáng của 
Phật thì mát mẻ và làm cho ta vui mừng. Vậy ai là người thọ trì kinh 
chú hay là niệm Phật cần phải rõ mà phân biệt hai cái sáng ấy. Chờ 
đừng thấy ma quang lập loè trước mắt như ngoại đạo nhìn đèn, nhìn 
nhang kia mà nhận lầm là thấy tánh. 

7- SỰ LINH ỨNG CỦA “QUÁN ÂM LINH CẢM CHƠN NGÔN” 

Chú này không rõ do đâu mà dịch ra. Nhưng cái lòng bi nguyện 
độ sanh của đức Quán Âm đối với chúng sanh rất mật thiết, cho 
nên những người trì tụng chú này thì chắc được Ngài ủng hộ. 

8- SỰ LINH ỨNG CỦA “THÁT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN” 

Chú này trích trong kinh “Đại phương đăng đà la nỉ”. 

Kinh ấy nói: Ngài Văn Thù Sư Lợi nghĩ thương về sau đến 
thời mạt pháp các chúng tỳ kheo có phạm tội “Tứ trọng” và các tỳ 
kheo ni có phạm tội “Bát trọng” thì làm sao mà sám hối đặng, nên 
mới câu Phật chỉ rõ phương pháp. Lúc ây Đức Thích Ca Như Lai 
mới thuyết ra chú này: Vì chú này là chú của bảy Phật đời trước 
thường nói, rât có oal lực làm diệt hêt các tội tứ trọng, ngũ nghịch, 
mà đặng phước vô lượng. 

Tội tứ trọng ngũ nghịch là tội rất nặng, nếu không phải cái sám 
vô sanh, tưởng không thê øì tiêu diệt cho đặng. Nhưng vì chú nây là 
bảy Phật đời trước xứng tánh tuyết ra, cho nên những người trì tụng 
thì nệm mệm cũng xưng tánh mà đặng vô lý sanh. Cách diệt tội ây, 
thí như nước sôi mà đồ vào tuyết, thì tuyết tan liền, lý vẫn như vậy. 
9- SỰ LINH ỨNG CỦA “VÃNG SANH TỊNH ĐỘ THẢN CHÚ” 

Chú nầy nguyên ở trong kinh “Bạt nhứt thiết nghiệp chướng 
căn bốn đắc sanh Tịnh Độ đà la ni” mà trích ra. 

Chú nầy có hai cách đọc như trên đây, nếu cứ chỗ tra cứu có 
băng cớ, thì đọc theo chú dưới phải hơn; còn a1 đã tụng quen theo 


PHẦN CHÚ GIẢI s 25 


chú trên thì cũng được. Là vì chú là gốc tiếng Phạn mà phiên dịch 
qua tiếng Hán rồi lại đọc theo tiếng nước Nam tưởng không thê gì 
cho khỏi sai tiêng. 

Như chư Tổ hồi xưa có dặn: Hễ người trì chú mà nhứt tâm thì 
tự nhiên thấy sự linh ứng; chớ dẫu có đọc sai lầm chút ít cũng 
không hại gì. 

Trong truyện “Bất tư nghị thần lực” nói rằng: Phép trì chú vãng 
sanh nây, phải rửa mình, súc miệng cho sạch sẽ, ngày đêm sáu 
thời, thắp hương lễ Phật, rôi quì trước bàn thờ, chắp tay mỗi thời 
đêu tụng 21 biên, thì tức là diệt đặng các tội nặng phạm về tứ 
trọng, ngũ nghịch, thập ác và báng pháp”. 

Nếu người nào y pháp mà chí tâm trì tụng chú này, thì Đức Phật 
A DI Đà thường trụ ở nơi đảnh người ây luôn cả ngày đêm mà ủng 
hộ, không có oan gia thừa tiện nhiễu hại, mà trong lúc hiện thế 
đặng an ôn và đên khi mạng chung được vãng sanh, còn như tụng 
đủ sô ba mươi vạn (300.000) biên tức là diện tiêp mà thây đặng 
đức Phật A DI ĐÀ. 

10- SỰ LINH ỨNG CỦA “THIÊN NỮ THIÊN CHÚ” 

Chú này trích trong kinh “Kim Quang Minh”. 

Nguyên ba chữ “Thiện thiên nữ” là lầm, vì tra trong kinh thì nói 
răng “Thiện nữ thiên” cho nên đính chánh lại như vậy. 

Trong kinh ấy nói rằng: Nếu chúng sanh nghe nói chú nầy mà 
một lòng thọ trì đọc tụng hương hoa cúng dường, thì nhứt thiệt 
những môn thu dụng như là vàng, bạc, châu báu, trâu dê, lúa thóc 
đêu đặng cụ túc hệt thảy. 


ki ¿ 


26 s NGHI THỨC ĐẠI BI THẬP CHÚ 


MƯỜI CÔNG ĐỨC ÁN TÓNG KINH 


Một là, những tội lỗi đã gây ra từ trước đến nay được tiêu trừ; nếu 
như đã mang những nghiệp duyên nặng nề thì sẽ được chuyển hoá 
thành nhẹ nhàng. 

Hai là, thường được các thiện Thần ủng hộ, tránh được các tai 
ương hoạn nạn, ôn dịch, nước, lửa, trộm cướp, đao binh, tù ngục... 

Ba là, vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo đau khổ, oán cừu oan 
trái của nhiều đời và hiện tại. 

Bốn là, Long Thiên Hộ Pháp thường gia hộ nên những loài Dạ- 
xoa, ác quỷ, răn độc, hùm beo đều tránh xa, không dám nhiễu hại. 

Năm là, thân và tâm luôn được an vui, ngày không gặp việc nguy 
khốn, đêm ngủ không thấy ác mộng, diện mạo hiền sáng, mạnh khoẻ, 
an lành, việc làm thuận lợi, kết quả tốt đẹp. 

Sáu là, tâm không mong cầu phước báu giàu sang, nhưng tự nhiên 
cơm ăn áo mặc được đầy đủ, gia đình trên thuận dưới hoà, con cháu 
đời đời hưởng lộc. 

Bảy là, lời nói cho đến việc làm đều khiến mọi người đều sinh tâm 
vui vẻ, đi đến đâu cũng được mọi người chào đón niềm nở, kính mến, 
khen ngợi và tin tưởng. 

Tám là, nếu mắc phải những chứng bệnh mê muội thì sẽ được trở 
nên thông minh lanh lợi, thân thể luôn được cường tráng khoẻ mạnh, 
nếu phải ở những nơi thâm sơn biên địa, thì những nơi ấy cũng trở 
nên thịnh vượng, sung túc. Tâm thức luôn hướng về chánh đạo, sau 
khi mạng chung sẽ được sinh thiên. 

Chín là, khi tái sinh nếu là nam thì sẽ trở thành vương tôn công tử, 
nếu là nữ thì sẽ trở thành thiện mỹ nhân, tướng mạo đoan trang, tâm 
trí siêu việt, phước lộc tròn đây. 

Mười là, thương tất cả chúng sinh như thân bằng quên thuộc, vì 
chúng sinh mà g1eo trồng tất cả căn lành. Nhờ công đức ấy mà thường 
gặp được các Đức Phật, nghe pháp, siêng năng tu tập, cuối cùng được 
thành Phật quả. 

Ấn Quang Tổ Sư dạy: Ấn tống kinh được vô lượng công đức như 
vậy, nên vào những dịp chúc thọ, thành hôn, cầu phước, cầu tiêu trừ 
tật bệnh, cầu siêu độ hương linh... hãy tinh tấn phát tâm bồ-đề, ấn 
tống kinh điển, để gieo trồng cội phước cho chính mình và thân bằng 
quyền thuộc. 


